Biên soạn 
Lý Dục Tú & Vá Tùng Nhân 


PHÉP TẮC NGƯỜI CON 
(Đệ Tử Qui) 


Nhà xuất bản Hồng Đức 


Phép tắc người con 


PHÉP TẮC NGƯỜI CON 
(Đệ Tử Qui) 


l1. Phép người con, Thánh nhân dạy 
Hiếu để trước, kế cẩn tín. 
Yêu bình đẳng, gần người nhân 
Có dư sức, thì học văn. 


Chương †1 
Ở NHÀ PHẢI HIỂU 
(Nhập tắc hiếu) 


2. Cha mẹ øgọI, trả lời ngay 
Cha mẹ bảo, chớ làm biếng. 
Cha mẹ dạy, phải kính nghe 
Cha mẹ trách, phải thừa nhận. 


3. Đông phải ấm, hạ phải mát 
Sáng phải thăm, tối phải viếng. 
Đi phải thưa, về phải trình 
Ở ổn định, nghề không đổi. 


hoclamnguoi.edu.vn 


Chánh văn 
4. Việc tuy nhỏ, chớ tự làm 
Nếu đã làm, thiếu đạo con. 
Vật tuy nhỏ, chớ cất riêng 


Nều cất riêng, cha mẹ buồn. 


5. Cha mẹ thích, dốc lòng làm 
Cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ. 
Thân bị thương, cha mẹ lo 
Đức tổn thương, cha mẹ tủI. 
Cha mẹ thương, hiếu đâu khó 


Cha mẹ ghét, hiếu mới tốt. 


6. Cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi 
Mặt ta vuI, lời ta dịu. 
Khuyên không nghe, vui can tiếp 
Dùng khóc khuyên, đánh không giận. 


7. Cha mẹ bệnh, nếm thuốc trước 
Ngày đêm hầu, không rời giường. 
Tang ba năm, thường thương nhó 
Chỗ ở đối, không rượu thịt. 

Tang đủ lễ, cúng hết lòng 
Việc người chết, như người sống. 


hoclamnguoi.edu.vn 


10. 


11. 


Phép tắc người con 


Chương 2 


KÍNH TRỌNG MỌI NGƯỜI 
(Xuất tắc để) 


.. Anh thương em, em kính anh 


Anh em thuận, hiều trong đó. 
Tiền của nhẹ, oán nào sanh 


Lời nhường nhịn, tức giận mất. 


. Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng 


Người lớn trước, người nhỏ sau. 
Lớn gọi người, liên gọi thay 
Người không có, mình làm thay. 


GỌI người lón, chó gọi tên 

Với người lớn, chó khoe tài. 
Gặp trên đường, nhanh đến chào 
Người không nói, kính lui đứng, 
Phải xuống ngựa, phải xuống xe 
Đợi người đi, hơn trăm bước. 


Người lớn đứng, nhỏ chớ ngôi 
Người lớn ngôi, cho phép ngôi. 


hoclamnguoi.edu.vn 


Chánh văn 
Trước người lớn, phải nói nhỏ 
Nhỏ không nghe, không đúng phép. 
Đến phải nhanh, lui phải chậm 


Khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng. 


12. Việc chú bác, như việc cha 


Việc anh họ, như anh ruột. 


Chương 3 
CÂN 


13. Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ 
Lúc chưa già, quí thời ø1an. 
Sáng rửa mặt, phải đánh răng 


Tiểu tiện xong, rửa tay sạch. 


14. Mũ phải ngay, nút phải gài 
Vớ và giày, mang chỉnh tế. 
Nón quần áo, để cố định 
Chớ để bừa, tránh dơ bẩn. 


15. Áo quí sạch, không quí đắt 
Hợp thân phận, hợp gia đình. 


hoclamnguoi.edu.vn 


1ó. 


17. 


18. 


Phép tắc người con 
Với ăn uống, chớ kén chọn 
Án vừa đủ, chớ quá no. 
Tuổi còn nhỏ, chớ uống rượu 


Uõng say rồi, rất là xầu. 


Đi thong thả, đứng ngay thẳng 
Chào cúi sâu, lại cung kính. 

Chớ đạp thêm, không đứng nghiêng 
Chó ngồi dang, không rung đùi. 


Vén rèm cửa, chớ ra tiếng 

Rẽ quẹo rộng, chó đụng góc. 
Cầm vật rỗng, như vật đây 

Vào phòng trống, như có người. 
Chớ làm vội, vội sai nhiều 
Không sợ khó, chớ qua loa. 

Nơi Ôn náo, không đến gân 


Việc không đáng, quyết chớ hỏi. 
Sắp vào cửa, hỏi có ai 
Sắp vào nhà, cất tiếng lớn. 


Người hỏi aI, nên nói tên 


hoclamnguoi.edu.vn 


Chánh văn 
Nói ta - tôi, không rõ ràng. 
Dùng đồ người, cần mượn rõ 
Nếu không hỏi, tức là trộm. 
Mượn đồ người, trả đúng hẹn 


Sau có cần, mượn không khó. 


Chương 4 
TÍN 


19. Phàm nói ra, tín trước tiên 
Lời dối trá, sao nói được. 
Nói nhiều lời, không bằng ít 
Phải nói thật, chớ xảo nịnh. 
Lời gian xảo, từ bẩn thiu 
Thói tầm thường, phải trừ bỏ. 


20. Thấy chưa thật, chớ nói bừa 
Biết chưa đúng, chớ tuyên truyền. 
Việc không tốt, chớ dễ nhận 
Nếu dễ nhận, tiến lui sai. 
Phàm nói chuyện, nói trọng điểm 
Chớ nói nhanh, chớ mơ hồ. 


hoclamnguoi.edu.vn 


21. 


22. 


23. 


2A. 


Phép tắc người con 
Kia nói phải, đây nói quấy 


Không liên quan, chớ để ý. 


Thấy người tốt, nên sửa mình 
Dù còn xa, cũng dân kịp. 
Thấy người xấu, tự kiểm điểm 
Có thì sửa, không cảnh giác. 


Chỉ đức học, chỉ tài nghệ 
Không bằng người, phải tự gắng. 
Nếu quần áo, hoặc ăn uống 


Không bằng người, không nên buồn. 


Nghe lỗi giận, nghe khen vui 
Bạn xấu đến, bạn hiển đi. 
Nghe khen sợ, nghe lỗi vui 
Người hiển lương, dân gần gũi. 
Lỗi vô ý, gọi là sai 

Lỗi cố ý, gọi là tội. 

Biết sửa lỗi, không còn lỗi 


Nếu che giầu, lôi chồng thêm. 


hoclamnguoi.edu.vn 


Chánh văn 


Chương 5 
BÌNH ĐĂNG YÊU THƯƠNG 
(Tấn ái chúng) 


25. Phàm là người, đều yêu thương 
Che cùng trời, ở cùng đất. 


26. Người hạnh cao, danh tự cao 
Mọi người trọng, không bê ngoài. 
Người tài năng, tiếng tự cao 
Được người phục, chắng do khoe. 


27. Minh có tài, chớ dùng riêng 
Người có tài, không chỉ trích. 
Không nịnh giàu, chó khinh nghèo 
Chó ghét cũ, không thích mới. 
Người không rảnh, chớ não phiên 
Người bất an, không quấy nhiễu. 


28. Người có lỗi, chớ vạch trần 
Việc riêng người, chớ nói truyền. 
Khen người thiện, tức là tốt 
Người biết được, càng tốt hơn. 
Khen người ác, chính là ác 


hoclamnguoi.edu.vn 


29. 


30. 


31. 


Phép tắc người con 


Ác cùng cực, tai họa đến. 
Cùng khuyên thiện, cùng lập đức 
Lỗi không ngăn, đôi bên sai. 


Hễ nhận cho, phân biệt rõ 

Cho nên nhiều, nhận nên ít. 

Sắp cho người, trước hỏi mình 
Mình không thích, phải mau ngưng. 
Ấn phải báo, oán phải quên 

Báo oán ngắn, báo ân dài. 


Đối người ở, thân đoan chánh 

Tuy đoan chánh, lòng độ lượng. 
Thế phục người, người không phục 
Lý phục người, tâm mới phục. 


Chương 6 
GẦN NGƯỜI HIỀN 
(Thân nhân) 


Cùng là người, khác tộc loại 
Thô tục nhiều, nhân từ ít. 
Đúng người nhân, người kính sợ 


hoclamnguoi.edu.vn 


Chánh văn 
Nói thắng lời, không dẻ nịnh. 
Gần người hiền, tốt vô hạn 
Đức tiến dần, lỗi ngày giảm. 
Không gân hiền, hại vô cùng 


Tiêu nhân đến, trăm việc hư. 


Chương 7 
CÓ THỪA SỨC, THÌ HỌC VĂN 
(Hữu dư lực, tắc học văn) 


32. Không gắng làm, chỉ học văn 
Chỉ bê ngoài, thành người nào. 
Nếu gắng làm, không học văn 


Theo ý mình, mù lẽ phải. 


33. Cách đọc sách, có ba điểm 
Tâm mắt miệng, tin điều trọng. 
Mới đọc đây, chó thích kia 
Đây chưa xong, kia chó đọc. 
Thời gian ít, cần chăm chỉ 


Công phu đủ, đọc liên thông. 


hoclamnguoi.edu.vn 11 


34. 


Phép tắc người con 
Tâm có nghị, thì chép lại 


Học hỏi người, mong chính xác. 


Can phòng sạch, vách tường sạch 
Bàn học sạch, bút nghiên ngay. 
Mực mài nghiêng, tâm bất chánh 
Chữ viết ấu, tâm không ngay. 

Xếp sách vở, chỗ cố định 

Đọc xem xong, trả chỗ cũ. 

Tuy có gấp, xếp ngay ngắn 

Có sai hư, liên tu bổ. 

Không sách Thánh, bỏ không xem 
Che thông minh, hư tâm trí. 

Chó tự chê, đừng tự bỏ 

Thánh và Hiền, dân làm được. 


LEÌ 


hoclamnguoi.edu.vn 


hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải 


GIẢNG GIẢI 


PHÉP TÁC NGƯỜI CON 
(Đệ Tử Quy) 

Lời tựa 

Khái quát “Phép Tắc Người Con”, tên ban đầu là 
“Huấn Mông Văn”, khoảng năm Khang Hy triều nhà 
Thanh tú tài Lý Dục Tú biên soạn. Nội dung trong đó 
chọn lấy luận ngữ học mà viết thành sáu điêu: Đệ tử 
nhập tắc hiếu - Xuất tắc đễ - Cẩn nhi tín - Tấn ái chúng 
- Nhi thân nhân - Hành hữu dư lực - Tắc dĩ học văn. Văn 
nehĩa của những câu này là dùng 5a chữ làm thành một 
câu, hai câu hợp lại thành tổ, chia làm năm bộ phận lại 
thêm diễn thuật. Cuốn sách đặc biệt chú trọng đến giáo 
dục gia đình và giáo dục đời sống. Cụ thể, cuốn sách 
nêu ra những điều hay lẽ phải mà con em từ trong nhà 
ra ngoài xã hội, đối với người, tiếp xúc mọi vật, cầu học 
nên có lễ nghĩa và quy phạm. Sau triều nhà Thanh, Vá 
Tùng Nhân tu đính biên tập lại và đổi tên là “Đệ Tử 
Quy”. Đây là tác phẩm tốt nhất để giáo dưỡng trẻ thơ, 
dạy bảo con em dốc hết trách nhiệm, giữ gìn chánh niệm 
nuôi dưỡng thành g1a phong trung hậu. 


13 


14 





Phép tắc người con 


TỔỒNG TỰA 


1. Phép người con, 
Thánh nhân dạy. 


Quyển sách “Đệ Tử Quy” 
này là y theo giáo huấn của 
chí Thánh Khổng Tử mà viết 


thành phép tắc cho đời sống. 


Hiếu để trước, kế cẩn tín. 
Trước tiên, ở ngay trong cuộc 
sống thường ngày phải làm 
đến được ñiếu thuận cha mẹ, 
thương yêu anh chị em 

Kế đến, ở trong tất cả lời nói 
việc làm ngay trong cuộc 
sống thường ngày nên chú ý 


_ thận trọng, phải nên mới jời 


thành thật. 


hoclamnguoi.edu.vn 


hoclamnguoi.edu.vn 





Giảng giải s* Tổng tựa 


Yêu bình đẳng, 

gần người nhân 

Khi tiếp xúc với mọi người, 
mọi vật, phải ương yêu 
bình đẳng. 

Còn phải hân cận với người 
có nhân đức, nền học tập với 
họ. 

Đây đều là những việc làm 
rất cần thiết, là việc đáng 
phải nên làm. 


Có thừa sức, thì học văn. 


Nếu như sau khi làm được 
những việc rất cần thiết nói 
trên, còn có dư thời gian và 
sức lực ra thì phải nên cố 
gắng học tập những nghề và 
các học vấn có lợi ích khác. 


15 


Phép tắc người con 
Chương 1 
Ở NHÀ PHÁI HIỂU 
(Nhập tắc hiếu) 
Mục “Ở nhà phải hiếu” này đang dạy bảo chúng ta bổn phận 
con cái trong nhà cần phải có đầy đủ phép tắc. 
2. Cha mẹ gọi, trả lời ngay 


Cha mẹ bảo, chớ làm biếng. 





Ngay khi cha mẹ gọi bảo chúng ta làm øì thì chúng ta phải lập 
tức trả lời, không nên ẫm ờ như không nghe rất lâu mới trả lời. 
Cha mẹ có việc dặn bảo chúng ta làm, chúng ta cần phải lập 
tức đi làm, không nên kéo dài hoặc là từ chối lười biếng. 


16 hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải s* Chương 1: Ở nhà phải hiễu 
Cha mẹ dạy, phải kính nghe 
Cha mẹ trách, phải thừa nhận. 





Cha mẹ dạy bảo chúng ta đạo lý làm người là vì để chúng ta 
tốt, chứng ta phải cung kính nghe, không nên tỏ ra vẻ thờ ở 
như không có việc øì. 


Khi chúng ta đã làm sai rồi, cha mẹ trách cứ quở phạt, chúng 


ta phải nên cứ? đầu tiếp nhận. Nếu chúng ta ngắt lời cãi lại thì 
sẽ khiến cho cha mẹ tức giận, đau lòng. 


hoclamnguoi.edu.vn 17 


Phép tắc người con 


3. Đông phải ấm, hạ phải mát 





Ý nghĩa của câu này chính là khi vào mùa đông lạnh lẽo, phải 
để cho cha mẹ mặc được ấm áp, ngủ được ấm áp. 

Khi vào mùa hạ nóng bức, phải làm cho cha mẹ trải qua được 
thoải mái dễ chịu. 


Cũng giống như Hoàng Hương trong “Nhị Thập Tứ Hiếu”, khi 
mới mười tuổi, vì muốn cho cha mẹ ngủ được ngon giấc, mùa 
hạ trước khi đi ngủ, cậu biết giúp cha mẹ quạt cho chăn giường 
được mát mẻ, khi mùa đông giá lạnh cậu biết giúp cha mẹ là 
ấm mền đệm. Việc làm của Hoàng Hương là đáng để chúng ta 
học tập. 


18 hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải +* Chương 1: Ở nhà phải hiễu 








hoclamnguoi.edu.vn 


Sáng phải thăm, tối phải viếng 


Sáng sớm sau khi thức dậy, 
phải nên thăm hỏi cha mẹ trước 
và còn hỏi thăm sức khỏe của 
cha mẹ. 

Buổi chiêu khi về nhà, phải 
đem việc học tập của ngày 
hôm nay nói cho cha mẹ nghe, 
báo cho cha mẹ biết mình bình 
an để cha mẹ yên tâm. 


Đi phải thưa, về phải trình 


Trước khi ra khỏi nhà, chúng 
ta phải báo cho cha mẹ biết là 
mình đi đâu. 


Khi về nhà, chúng ta cũng 
phải đích thân báo cha mẹ là 
con đã về nhà để cha mẹ biết 
mà an tâm. 


19 








20 


Phép tắc người con 


Ở ổn định, nghề không đổi. 


Bình thường đi đứng làm việc 
nghỉ ngơi, thói quen đời sống 
thường ngày phải ø1ữ được 


è.. bình thường có quy củ, làm 


việc có trật tự, không nên tùy 
tiện thay đổi, tránh để cha mẹ 
lo lắng. 


4. Việc tuy nhỏ, chớ tự làm 


Nếu đã làm, thiếu đạo con. 


:. Cho dù là việc nhỏ cũng 


không nên tự ý làm. Nếu tự ý 
làm mà không thưa hỏi với 
cha mẹ, nếu như tự ý mà làm 
dễ dẫn đến sai lầm thì sẽ 
khiếm khuyết bổn phận của 
con cái. Do đó làm cho cha mẹ 
lo lắng là việc làm bất hiếu. 


hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải s* Chương 1: Ở nhà phải hiễu 
Vật tuy nhỏ, chớ cất riêng 


Nếu cất riêng, cha mẹ buồn. 


Vật công tuy nhỏ cũng không 
nên tự cất riêng, chiếm làm của 
riêng mình. Nếu như cất riêng 
thì phẩm đức sẽ bị khiếm 
khuyết, khi cha mẹ biết được 
nhất định sẽ rất đau lòng. 





5. Cha mẹ thích, đốc lòng làm 
Cha mẹ ghét, cần thận bỏ. 


Những thứ mà cha mẹ ưa 
thích, chúng ta phải nên dốc 
lòng chuẩn bị đây đủ. 

Sự vật mà cha mẹ không ưa, 
bao gồm cả thói quen xấu của 
chúng ta, chúng ta phải cố 
gắng cẩn trọng bỏ đi. 





hoclamnguoi.edu.vn 21 


Phép tắc người con 
Thân bị thương, cha mẹ lo 
Đức tổn thương, cha mẹ tủi. 





Chúng ta phải chăm sóc thân thể của chính mình, không nên 
để cho thân thể dễ dàng bị tổn thương làm cho cha mẹ lo buôn. 
Tầng Tử nói: "Thân thể hình hài có được từ cha mẹ, không 
dám tổn thương là đầu của việc hiếu vậy". 

Chúng ta cũng phải chú trọng đến sự tu dưỡng phẩm đức của 
chính mình, không nên làm ra những việc tổn đức, trái đạo 
khiến cho cha mẹ phải gánh chịu tủi nhục. 


22 hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải s* Chương 1: Ở nhà phải hiễu 
Cha mẹ thương, hiếu đâu khó 
Cha mẹ ghét, hiếu mới tốt. 


Ngay khi cha mẹ yêu 
thương chúng ta, hiếu 
thuận là việc rất dễ làm. 

Nhưng nếu khi cha mẹ 
không yêu thương chúng 
ta, hoặc là khi quản giáo rất 
nghiêm khắc, chúng ta vẫn 
phải y như vậy mà hiếu 
thuận. Hơn nữa, chúng ta 
còn phải kiểm điểm lại 
chính mình, thể hội tâm ý 





của cha mẹ, nỗ lực sửa đối 
và còn làm được tốt hơn. Việc làm hiếu thuận như vậy kỳ thật 
là rất khó làm và rất đáng quý. 

Các em có thể từ nơi lời dạy bảo của cha mẹ mà làm, sau đó 
tập thành thói quen tốt ăn uống điều độ, ngủ sớm, dậy sớm, lại 
học tập chăm sóc sức khỏe của chính mình. Thí dụ trước khi 
ăn món gì, cho đến sau khi đại tiểu tiện nhất định phải rửa tay, 
và còn tập thành thói quen vệ sinh tốt. Còn khi nói chuyện 
phải có lễ mạo giữ phép tắc, không được nói ra một số từ thô 
tục bất nhã khiến cho cha mẹ cảm thấy hổ thẹn. 


hoclamnguoi.edu.vn 23 


Phép tắc người con 
6. Cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi 
Mặt ta vui, lời ta dịu. 
Khuyên không nghe, vui can tiếp 
Dùng khóc khuyên, đánh không giận. 





Con người không phải là Thánh Hiển, huống chi là cha mẹ 
cũng khó tránh khỏi có lúc cũng phạm phải sai lầm. Vào lúc 
này, phận làm con cái phải zên thận trọng mà khuyên nhắc 
cha mẹ thay đổi hướng thiện. Khi khuyên nhắc, người con phải 
có thái độ thành khẩn, lời nói cần phải êm dịu, hơn nữa vẻ mặt 
phải vuI1 tươi. 

Nếu như cha mẹ không chịu nghe khuyên thì người con phải 
có lòng chịu khó chờ đợi đến khi có cơ hội thích hợp để 


24 hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải s* Chương 1: Ở nhà phải hiễu 

khuyên cha mẹ, thí dụ như lúc tâm tình của cha mẹ đã tốt hơn 
hoặc là lúc vui vẻ. Nếu như cha mẹ vẫn cứ không chịu tiếp 
nhận, thậm chí còn tức giận, thì lúc này chúng ta tuy đau lòng 
khóc lóc rơi lệ cũng phải khẩn cầu cha mẹ thay đối, cho dù 
gặp phải sự trách phạt cũng không oán, không hối, hoặc là 
chúng ta đi tìm thầy cô đến giúp đỡ. Chúng ta vạn lần không 
nên dùng phương thức tranh cãi để xử lý, để tránh cho cha mẹ 
rơi vào chỗ bất nghĩa, khiến cho cha mẹ đã sai lại càng sai tạo 
thành sai lầm to lớn. Như vậy thì cha mẹ đau lòng, hơn nữa 
chính mình cũng sẽ rất khó chịu. Cho nên người xưa nói: 
" Trăm thiện hiếu làm đầu", ö trong tất cả các việc tốt, trong 
các việc thiện, hiếu thảo là được xếp hàng đầu, phải nên biết 
hành vi bất hiếu là việc làm thật không đúng. 


7. Cha mẹ bệnh, 
nếm thuốc trước 
Ngày đêm hầu, 
không rời giường. 


Khi cha mẹ bị bệnh, con cái 
phải nên tận tâm, tận lực 
chăm sóc. Một khi bệnh trầm 


trọng, con cái càng phải ngày 





Ẳ Si) đêm hầu hạ cha mẹ, không 
\ được tùy tiện bỏ đi. 


hoclamnguoi.edu.vn 25 


Phép tắc người con 


Tang ba năm, thường thương nhớ 
Chỗ ở đối, không rượu thịt. 

Tang đủ lễ, cúng hết lòng 

Việc người chết, như người sống. 









_ 
se 
` s 


| | CC ' _ =1 
tsc ^ _ 






Sau khi cha mẹ qua đời, 
trong thời gian để tang, 
lễ xưa ba năm, ngày 
thường hay nhớ tưởng 
cảm hoài ơn đức giáo 
dưỡng của cha mẹ. Đời 
sống đi đứng của chính 
mình cần phải điều 
chỉnh thay đổi, không 


- nên ham muốn hưởng 


thụ, phải nên dứt hắn 
rượu thịt. Khi lo liệu 
tang sự cho cha mẹ, 
phải thương tiếc phù 


lớn: với lễ tiết, không nên làm qua loa đại khái, cũng không 


nên vì thể diện mà phô trương lãng phí. Đó mới thật sự là hiếu 


thuận. Luận Ngữ nói: "Sống thì lấy việc làm lễ, chết thì lấy 


tang làm lễ, cúng thì lấy lễ để cúng". Cúng như thật, cúng thần 


như thần đang có mặt. 


26 


hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải s* Chương 2: Kính trọng mọi người 


Chương 2 
KÍNH TRỌNG MỌI NGƯỜI 
(Xuất tắc để) 


Š. Anh thương em, em kính anh 
Anh em thuận, hiếu trong đó. 





Người làm anh, làm chị phải thương yêu em tra1, em gái. Phận 
làm em phải hiểu được cung kính anh chị. Anh em, chị em đều 
có thể hòa thuận cùng sống với nhau, người cả nhà vui vẻ bao 
dunø, cha mẹ tự nhiên sẽ vui vẻ thì hiếu thảo đã ở ngay trong 
đó ri. 


hoclamnguoi.edu.vn 27 


Phép tắc người con 





Tiên của nhẹ, oán nào sinh 
Lời nhường nhịn, tức giận mất 


Khi qua lại với nhau, không nên 
toan tính từng l¡ từng tí, vậy thì 
oán hận sẽ không có chỗ phát 
sinh. Lời nói có thể bao dung 
nhường nhịn, nói nhiều lời hay, 
không nói lời xấu, nhẫn nhục 
hòa khí, không nên xảy ra xung 
đột, những việc oán hận tự nhiên 
cũng sẽ tiêu mất không thể sinh 


khởi. Người hiển xưa nói: “Lời nói là cái cửa của họa phước ". 
Trong lời nói có bốn thứ: Đức Hạnh - Ngôn Ngữ - Chánh Sự - 
Văn Học, có thể thấy được tầm quan trọng của lời nói đó mà. 







—— 


9. Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng 
Người lớn trước, người nhỏ sau. 
Muốn giáo dục đời sống tốt đẹp 
phải bồi dưỡng từ nhỏ. Không 
luận khi dùng cơm, khi ngôi 


— 

\| hoặc đi đứng, chúng ta đều phải 
Ô. nên khiêm tốn nhường nhịn lớn 
, nhỏ có thứ lớp, nhường để người 


lớn làm trước rồi mới đến lượt 
người nhỏ tuổi. 


hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải s* Chương 2: Kính trọng mọi người 





Lớn gọi người, liền gọi thay 
Người không có, mình làm thay. 


- Khi người lớn có việc gọi bảo 
người nào đó, chúng ta phải nên 
đi gọi thay. Nếu như người đó 
không có thì chính mình chủ 
động đến thưa hỏi xem có việc 
gì, có thể giúp đỡ thì giúp đỡ, 
nếu không thể giúp được thì 
chuyển giúp lời lại. Quốc Phụ 
nói: "Con người lấy phục vụ làm 
mục tiêu, không nên lấy tranh giành làm mục đích". Trong 
“Thanh Thiếu Niên Thủ Tắc” cũng nói: "Lấy giúp người làm 
niềm vui". Có thể thấy được giáo dục đời sống tốt đẹp là quan 
trọng biết bao. 


10. Gọi người lớn, chớ gọi tên 
Với người lớn, chớ khoe tài. 


[UIT 


"TT 


J, .. Xưng hô với người lón thì không 
\. được gọi thẳng tên, ở trước mặt 
“v — người lớn thì phải khiêm tốn có lễ 
4| phép. 
— 


hoclamnguoi.edu.vn 29 


Phép tắc người con 
Gặp trên đường, nhanh đến chào 
Người không nói, kính lui đứng. 
Phải xuống ngựa, phải xuống xe 
Đợi người đi, hơn trắm bước. 





Đi trên đường nếu như 
sặp được người lón, 
chúng ta phải nên 
bước lên trước thưa 
hỏi. 

Khi người lớn không 
có việc øì thì chúng ta 


“= cung kính thoái lui 


đứng qua một bên, đợi 
người lớn đi qua rồi 
mới ởI. 

LỄ xưa đối với việc 
kính lão tôn hiển là 
chú trọng như vậy, 
không luận cưỡi ngựa 


hoặc ngồi xe trên đường gặp được người lớn, chúng ta đều phải 


nên xuống ngựa hoặc xuống xe thưa hỏi và còn đợi người lớn 
sau khi rời khỏi khoảng trăm bước thì chúng ta mới được lên 


xe ỞI. 


30 


hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải s* Chương 2: Kính trọng mọi người 


Hói: Hiện tại trên đường xe cộ nhiều đến như vậy, lại thêm có 
đèn đỏ ở trên đường, nếu gặp được người lớn, có phải chúng 
ta cũng nên thưa hỏi hay không? 

Đáp: Do vì hiện tại trên đường xe cộ nhiều, lại có nhiều chỗ 
bất tiện cho nên để tránh xảy ra nguy hiểm, trước hết chúng ta 
phải vì an toàn mà khảo xét, lấy tình hình ngay lúc đó mà 
quyết định, xem thử xem có nên đi đến thưa hỏi hay không. 
Còn người xưa dạy bảo chúng ta kính lão tôn hiền là cứ rọng 
Ở tỉnh thần của đạo đức. tuy nhiên ở hoàn cảnh bên ngoài sẽ 
phải tùy theo nhân duyên mà có cải biến, thế nhưng #nh thần 
của đạo đức là không thể tùy theo nhân duyên ở bên ngoài mà 
thay đối. Bên ngoài dường như thay đổi, kỳ thật là càng thêm 
tôn kính, càng có thêm hàm dưỡng đó mà. 


11. Người lớn đứng, nhỏ chớ ngôi. 
Người lớn ngôi, cho phép ngôi. 


Chúng ta ở chung với người lớn, 
khi người lớn đứng thì người nhỏ 
phải nên hầu cùng đứng, không 
được phép tự mình ngôi. Sau khi 
người lớn ngôi rồi, bảo chúng ta 
ngôi xuống thì chúng ta mới 
được ngôi. 





hoclamnguoi.edu.vn 31 


Phép tắc người con 


Trước người lớn, 
phải nói nhỏ 

Nhỏ không nghe, 
không đúng phép. 


Khi nói chuyện với người lón, 
lời nói của chúng ta phải êm 
địu vừa đủ nghe. Tuy nhiên, 
trả lời mà tiếng quá nhỏ để 
người nghe không rõ ràng 
cũng là không phải phép. 





Đến phải nhanh, 
lui phải chậm 
Khi hỏi đáp, 
mắt nhìn thẳng. 


Có việc phải đến trước mặt 
_ người lớn thì nên đi nhanh 
đến trước, khi thoái lui thì 
nên chầm chậm mới hợp với 
lễ tiết Khi người lớn hỏi 
chuyện, chúng ta phải nên 





chú tâm lắng nghe, ánh mắt 
không được liếc Đông ngó Tây, ngó trái, ngó phải. 


32 hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải s* Chương 2: Kính trọng mọi người 
12. Việc chú bác, như việc cha 
Việc anh họ, như anh ruột. 





Khi đối đãi với chú bác và người lớn, chúng ta phải như đối 
đãi với chính cha ruột của mình, luôn hiếu thuận tôn kính. Đối 
với huynh trưởng cùng họ, anh chị họ, chúng ta phải như đối 
đãi với anh ruột của chính mình, cũng thương yêu cung kính. 


hoclamnguoI.edu.vn 33 


Phép tắc người con 


Chương 3 

CẨN 

13. Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ 
Lúc chưa già, quý thời gian. 


': Bổn phận con cái phải dậy sớm, 
tranh thủ thời gian, kịp thời nỗ 
_ lực. Nếu thường ngày hay dậy 
—. muộn thậm chí thức khuya không 
chỉ không tốt cho sức khỏe thân 
thể mà còn ảnh hưởng việc làm 
và nghỉ ngơi của ban ngày. Ngày 
tháng không đợi người, phải nên 
trân trọng tuổi trẻ. 


Sáng rửa mặt, phải đánh răng 
Tiểu tiện xong, rửa tay sạch. 


Sáng sớm sau khi thức dậy cần 
phải đánh răng, rửa mặt, súc 
miệng khiến cho tỉnh thần phấn 
khởi có một khởi đầu tốt. Còn sau 
khi đại tiểu tiện xong nhất định 
phải rửa tay để để phòng bệnh 
đường ruột. Phải nên biết cách rửa 
tay, bàn tay, ngón tay, trong móng 
tay cũng phải tỉ mi chà sạch. Tập 
thành thói quen vệ sinh tốt mới có thể sgiữ được khỏe mạnh. 





34 hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải ‹* Chương 3 : Cần 


Tuổi trẻ không trở lại, 

Một ngày không hai sớm, 
Phải mau nên cố gắng, 
Ngày tháng không đợỢi người. 


hoclamnguoi.edu.vn 





14. Mũ phải ngay, nút phải gài. 

Vớ và giày, mang chỉnh tê. 
Phải chú trọng quần áo nghỉ 
dung chỉnh tê, thanh khiết. Đội 
nón thì phải đội ngay thẳng, nút 
áo phải gài chặt. Mang vớ thì 
phải đều nhau, dây giày phải 
buộc chặt, nếu không dễ bị vấp 
ngã. Tất cả ăn mặc phải chú 
trọng phù hợp thích ngh1. 


Nón quân áo, để cố định 

Chớ để bừa, tránh dơ bẩn. 

Sau khi về nhà thì áo nón (áo mñi). 
giây vớ (giây rất) đều phải để đúng 
chỗ để tránh làm dơ bẩn, khi muốn 
dùng không phải tìm đến nửa 
ngày, dồn sức tìm kiếm khắp nơi. 
Tạo thành thói quen đời sống 
có phép tắc là một nửa của 
thành công! 


35 


Phép tắc người con 





15. Áo quý sạch, không quý đắt 
Hợp thân phận, hợp gia đình. 


Mặc quần áo phải chú trọng 
sạch sẽ, không nên chú trọng 
đến đắt tiền, hoa lệ, đồ hiệu. Khi 
mặc phải xét nghĩ thân phận và 
trường hợp của chính mình, 
càng phải đo lường tình hình 
kinh tế của gia đình mới là đạo 
trì gia, không nên vì thể diện, 
càng không nên để trong lòng chuyện hư vinh làm chủ. Chi 
phí vô vị chính là lãng phí. 


Với ăn uống, chớ kén chọn. 
Án vừa đủ, chớ quá no. 


Án uống thường ngày phải chú 
trọng đến cân bằng dinh dưỡng. 
Nên ăn nhiều rau xanh, trái cây, 
ít ăn thịt. Không nên chọn lựa 
thức ăn, không nên ăn quá no. 
Ba bữa thường ngày phải ăn tám 
phần no, tránh phải béo phì, để 
tránh tăng thêm gánh nặng cho 





cơ thể, nguy hại sức khỏe. 


36 hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải ‹* Chương 3 : Cần 


Trong Luận Ngữ: "Thực bất yểm tinh, khoái bất yểm tế." 
Khổng Tử khuyên chúng ta thức ăn không nên quá chọn lựa 
đồ ngon, chế biến món ăn không nên quá yêu câu tinh tế. Lão 
Tử nói: "Thánh nhân vì bụng không vì mắt", ăn uống là vì để 
no cái bụng, không vì để thỏa mãn cái miệng và mắt. Bệnh 
văn minh thời nay như ung thư, bệnh tiểu đường... là vì dinh 
dưỡng quá nhiều, vì dinh dưỡng làm mất đi cân bằng cơ thể. 
Nên chú ý, thực phẩm càng được gia công quá tinh tế thì chứa 
càng nhiều chất phụ gia hóa học có hại cho sức khỏe, chúng 


ta không nên dùng. 


Tuổi còn nhỏ, chớ uống rượu 


Uống say tôi, rất là xấu. 


Uống rượu có hại cho sức 
khỏe. Phải giữ phép tắc, 
thanh thiếu niên chưa trưởng 
thành không được uống 
rượu, người trưởng thành 
uống rượu cũng không nên 
quá chén. Thử xem kẻ uống 
say nói càn, nói quấy, vẻ xấu 
lộ rõ, tạo ra biết bao thị phi. 





hoclamnguoi.edu.vn 3/ 


Phép tắc người con 
16. Đi thong thả, đứng ngay thẳng 
Chào cúi sâu, lại cung kính. 
Chớ đạp thêm, không đứng nghiêng 
Chớ ngôi dang, không rung đùi. 


Khi đi đường, bước đi phải 
nên khoan thai vững chắc, 
không gấp, không vội, 
không mau, không chậm. 

Khi đứng phải ngay thẳng có 
tướng đứng, ngẩng đầu 
thắng ngực, tinh thần phấn 
trấn, không nên khom lưng 
không thẳng, mặt mày ủ rột. 
Khi đứng, thân thể cũng 
không nên đứng lắc lư ngả 





nghiêng. 

Khi hỏi thăm người khác, không luận xá chào (cúi đâu) hoặc 
vòng tay đều phải chân thành cung kính. 

Đi phải chú trọng đến: Khi bước chân vào cửa không nên bước 
lên trên ngạch cửa. 

Khi ngồi cũng không nên duỗi thắng hai chân ra, càng không 
nên rung đùi, lắc chân. Những cử chỉ này đều là rất tùy tiện, 
ngạo mạn, mất đi phong cách người quân tử. 


3ö hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải ‹* Chương 3 : Cần 
17. Vén rèm cửa, chớ ra tiếng 
Rẽ quẹo rộng, chớ đụng góc. 
Cầm vật rỗng, như vật đây 
Vào phòng trống, như có người. 


Khi bước vào phòng, 
không luận là động tác 
kéo rèm cửa hay mở 
cửa đểu phải nhẹ 
nhàng, chầm chậm mà 
làm, tránh để phát ra 
tiếng động. 

Khi đi lại trong phòng 
hoặc là khi rế quẹo, 
phải cẩn thận không 
nên để đụng phải góc 
cạnh của đỗ đạc để 
tránh bị thương. 





Khi cầm đô vật phải 





chú ý cho dù là cầm đồ 
rỗng, thì cũng phải cẩn thận như trong có đựng đồ vậy, chú ý 
để tránh bị tế ngã, làm rơi hoặc vỡ đô. 
Bước vào phòng không có người cũng phải như lúc có người 
vậy, không được tùy tiện. 


hoclamnguoI.edu.vn 39 


Phép tắc người con 


Làm chớ vội, vội sai nhiều 


Làm việc không nên quá 
khẩn trương vội vàng hấp 
tấp, bởi vì quá vội dễ xảy ra 
sai lầm. 





Không sợ khó, chớ qua loa. 


Không nên sợ khổ, sợ khó 
mà trần trừ thoái thác, cũng 






sa không nên đại khái qua loa 
8P tùy tiện ứng phó cho xong 
¬Y việc. 


40 hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải ‹* Chương 3 : Cần 
Nơi ôn náo, không đến gần 


Việc không đáng, quyết chớ hỏi. 





Hễ là những nơi dễ dàng phát sinh tranh cãi hoặc nơi đấu tranh 
không tốt như đánh bài, sắc tình và các nơi thị phi khác, phải 
cương quyết cự tuyệt không nên gần gũi để tránh nhận phải 
ảnh hưởng không tốt. 

Những thứ tà ác, hạ lưu, hoang đường hết sức cũng phải dứt 
tuyệt không nghe, không xem, không nên hiếu kì truy hỏi để 
tránh ô nhiễm tâm tánh lương thiện. 


hoclamnguoi.edu.vn 41 


Phép tắc người con 
18. Sắp vào cửa, hỏi có ai. 
Sắp vào nhà, cất tiếng lớn. 
Người hỏi ai, nên nói tên 


Nói ta - tôi, không rõ ràng. 





Trước khi muốn vào cửa nên hỏi trước: “Có ai không ạ?” 
Không nên mạo muội lầm lũi bước vào. Trước khi bước vào 
phòng khách phải cất tiếng gọi trước để người trong nhà biết 
có người đến. Nếu như người trong nhà hỏi: "Là ai vậy?" thì 
phải nên trả lời rõ tên của mình mà không nên nói: “Tôi...fÔi...” 
làm cho người không cách øì phân biệt tôi là a1. 


42 hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải ‹* Chương 3 : Cần 


cần mượn rõ 
Nếu không hỏi, 
tức là trộm. 


Mượn dùng đỗ vật 
của người khác nhất 
định phải nói rõ 
trước, thỉnh cầu cho 
phép. Nếu như không 
được sự đồng ý cho phép trước, tự tiện lấy đi chính là hành vi 





trộm cấp. 


Mượn đồ người, 
trả đúng hẹn 

Sau có cần, 
mượn không khó. 


Đồ vật mượn về phải 
sử dụng cẩn thận và 
phải trả đúng hẹn, về 





sau nếu có cần dùng 
thì mượn lại cũng sẽ không khó. Tục ngữ nói: "ÄMượn dễ trả 
để, mượn nữa không khó." 


hoclamnguoi.edu.vn 43 


Phép tắc người con 
Chương 4 
TÍN 
19. Phàm nói ra, tín trước tiên 


Lời dối trá, sao nói được. 





Khi mở miệng nói thì phải lấy thành tín làm đầu, những việc 
đáp ứng với người nhất định nên tuân thủ gánh vác. 

Việc mà không có năng lực làm được không nền tùy tiện nhận 
lời, cho đến lừa gạt hoặc lời nói ngon ngọt càng không nên sử 
dụng. Luận Ngữ nói: "Kết giao bạn bè lời nói có chữ tín". Tín 
gần với nghĩa, lời nói đầy đủ chú ý mà thực tiễn vậy. Những 
việc quy định phải phù hợp với nghĩa lý mới có thể thực hiện. 


A4 hodamnguoi.edu.vn 


Giảng giải s* Chương 4: Tín 
Nói nhiều lời, không bằng ít 
Phải nói thật, chớ xảo nịnh. 
Lời gian xảo, từ bẩn thỉu 
Thói tầm thường, phải trừ bỏ. 





Nói nhiêu không bằng nói ft, nói ít không bằng nói hay. Lời 
nói phải vừa đủ thích hợp, điều nên nói thì nói, điều không 
nên nói thì tuyệt đối không nói, lập thân xử thế phải nên cẩn 
trọng lời nói. Nội dung nói chuyện phải thật sự có lợi ích, nên 
gọi là từ biểu đạt được ý mình, không nên nói lời thêu dệt dễ 
nghe, trái lại không đáng tin. Những lời gian dối lừa gạt, hạ 
lưu, dơ bẩn cho đến khẩu khí đường phố vô lại thô tục đều 
phải nên tránh không nên tiêm nhiễm. Khổng Tử nói: "Quân 
tử cẩn trọng ở lời nói, nhạy bén ở việc làm." 


hoclamnguoi.edu.vn 45 


46 


Phép tắc người con 


W 





20. Thấy chưa thật, 

chớ nói bừa 

Biết chưa đúng, 

chớ tuyên truyền. 
Bất cứ việc gì trước khi chưa 
nhìn rõ chân tướng không nên 
khinh xuất nói ra ý kiến. Đối 


_ với những việc khi chưa hiểu 
- được rõ ràng tường tận không 


nên tùy tiện truyền đạt để tránh 
tạo thành hậu quả không tốt. 


Việc không tốt, chớ dễ nhận 


Nếu dễ nhận, tiến lui sai. 


Người trí không nói lời không 
thật, không nên bị lời không 
thật lợi dụng. Những việc 
không hợp với nghĩa lý không 
nên tùy tiện nhận lời. Nếu như 
khinh xuất nhận lời sẽ dẫn đến 
làm thì không đúng, không làm 
cũng không được, khiến cho 
chính mình tiến thoái đều khó. 


hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải s* Chương 4: Tín 
Phàm nói chuyện, 
nói trọng điểm 
Chớ nói nhanh, 
chớ mơ hồ. 


Khi nói chuyện, giọng nói 
phải rõ ràng, đọc nhấn phải 
cho dễ nghe, nói chầm chậm 
không nên quá nhanh, càng 
không nên lắp bắp không rõ. 


Kia nói phải, đây nói quấy 
Không liên quan, chớ để ý. 


Gặp người khác đến nói 
chuyện phải quấy thì nghe qua 
rồi bỏ, phải có trí tuệ phán 
đoán, không nên bị ảnh hưởng, 
không nên rơi vào phải quấy. 
Việc không liên quan đến 
mình thì không nên quan tâm. 





Các bạn ơi, nên đọc sách, nên 
niệm Phật về sau mới có trí tuệ 
đề phán đoán. Chỉ cần có lòng tin, bạn cũng sẽ làm được đó mà. 


hoclamnguoi.edu.vn 47 


Phép tắc người con 
21. Thấy người tốt, nên sửa mình 


Dù còn xa, cũng dân kịp. 


Nhìn thấy ưu điểm của người 
khác hoặc nghĩa cử tốt đẹp, phải 
lập tức nghĩ đến học tập để sửa 
mình. Cho dù trước mắt năng 
lực còn kém rất xa cũng phải hạ 
—.. quyết tâm từng bước đuổi theo. 





Thấy người xấu, tự kiểm điểm 
Có thì sửa, không cảnh giác. 
Xem thấy khuyết điểm của 
người khác hoặc hành v1 không 
tốt, phải kiểm điểm lại mình, 
kiểm thảo chính mình: Có phải 
ta cũng có những khuyết điểm 
này hay không? Có thì sửa đối, 
không thì khích lệ cảnh giác. 
Thấy người tốt phải xem lại 
mình, thấy người không tốt thì 
tự phản tỉnh mình vậy. 

Khổng Tử nói: "Ba người đi ắt có thây ta", chọn người thiện 
mà học theo, còn người không thiện thì răn sửa mình vậy. 





48 hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải s* Chương 4: Tín 





22. Chỉ đức học, 

chỉ tài nghệ 

Không bằng người, 

phải tự gắng. 
Ở trong điều này chính là 
muốn giới thiệu phẩm đức 


=_ học vấn và bồi dưỡng tài năng 
L- kĩ thuật. Mỗi một người đều 


phải nên chú trọng bồi dưỡng 
phẩm đức học vấn và tài năng 
kĩ thuật của chính mình. Nếu 
như cảm thấy có chỗ không 


bằng người thì phải nên tự mình cố gắng nỗ lực phấn đấu. 





hoclamnguoi.edu.vn 


Nếu quần áo, 

hoặc ăn uống 
Không bằng người, 
không nên buôn. 


Cho đến ăn mặc bên ngoài 
hoặc ăn uống đều không bằng 
người thì cũng không nên để ở 
trong lòng, càng không cần 


_ phải lo lắng tự ti. Trong quyển 


sách “Luận Ngữ” đã từng nói: 


49 


Phép tắc người con 
Nơi Nhan Hồi ở rất chật hẹp, một chén tre đựng cơm, một cái 
tiểu đựng nước, người không có lo buôn gì. Nhan Hồi cũng 
không thay đổi niềm vui đó, đó là quân tử lo đạo không lo 
nghèo. Chúng ta nên lấy người xưa làm tấm gương, phấn đấu 
vượt lên, bôi dưỡng phẩm đức học vấn và năng lực tài nghệ 
của chính mình có được không nào? 


23. Nghe lỗi giận, nghe khen vui 
Bạn xấu đến, bạn hiển đi. 
Nghe khen sợ, nghe lỗi vui 
Người hiền lương, dần gần gũi. 





S50 hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải s* Chương 4: Tín 


Nếu như chúng ta nghe người khác nói khuyết điểm của chính 
mình thì liên tức giận, nghe người khác ca tụng mình thì liên 
ưa thích vậy thì bạn xấu sẽ đến gần với chúng ta, chân thật bạn 
hiền, bạn tốt trái lại dần dần sẽ thoái lui tránh xa. 

Trái với việc đó, nếu như nghe được lời khen ngợi của người 
khác, không những không đắc ý quên mình, trái lại chúng ta 
còn tự phản tỉnh cñỉ sợ là làm chưa đủ tốt, tiếp tục nỗ lực. 
Ngay khi người khác phê bình khiếm khuyết của chính mình, 
chúng ta không những không tức giận còn phải vui vẻ tiếp 
nhận. Như vậy người chánh trực chân thành sẽ dân dân ưa 
thích và thân cận với chúng ta. 

Rau nào sâu đó, không thể khác được. Đông thanh tương ứng 
đồng ý tương cầu. 

Các bạn ơi! Chúng ta cũng nên học tập ngài Tăng Tử một ngày 
kiểm điểm mình ba lần. Nếu như có thể thường hay phản tỉnh 
chính mình thì mới có thể thay đổi thói quen không tốt của 
chính mình. Phản tỉnh nếu dùng ở đức hạnh thì đức hạnh sẽ 
tiến thêm lên. Phản tỉnh dùng ở học tập thì học tập sẽ liên tiến 
bộ. Phản tỉnh dùng ở sự nghiệp thì sự nghiệp sẽ có thành công. 
Phản tỉnh dùng trong chức vụ thì chức vụ sẽ ngày càng được 
lên cao. Một người nếu như mỗi ngày đều có thể tự mình phản 
tỉnh, và còn cố gắng sửa đối làm mới thì khuyết điểm liền sẽ 
ø1ảm ít đi. 


hoclamnguoi.edu.vn S1 


Phép tắc người con 
24. Lỗi vô ý, gọi là sai 


Lỗi cố ý, gọi là tội. 


Sai sót do vô ý gọi là lỗi, nếu 
như biết mà cố làm có ý phạm 
tội thì là tội ác. 





Biết sửa lỗi, không còn lỗi 


Nếu che giấu, lỗi chồng thêm. 


Biết sai có thể sửa thì là kẻ 
dũng, sai lầm tự nhiên dần dân 
giảm ít và tiêu mất. Nếu như vì 
thể diện cố không chịu nhận 
sai còn muốn che dấu, đó 
chính là sai chồng thêm sai. 
c»» `. Khổng Tử nói: "Biết lỗi có thể 
—  U: — Š\Y cưa" thì sẽ tốt vậy. Lại nói, biết 


"5 «4 = ¬ = — 





hổ thẹn thì gần với người dũng vậy. 


S2 hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải %* Chương 5 : Bình đẳng yêu thương 


Chương 5 
BÌNH ĐẲNG YÊU THƯƠNG 
(Tấn ái chúng) 


25. Phàm là người, đều yêu thương 
Che cùng trời, ở cùng đất. 





Chỉ cần là con người, chính là đông loại, không phân chủng 
tộc màu da, tín ngưỡng tôn giáo đều cần phải giúp đỡ lẫn nhau. 
Cùng là thiên địa sanh ra vạn vật từ trường, không nên phân 
ra tôi và bạn. Hợp tác lẫn nhau mới có thể duy trì được một 
thể sinh mạng cùng tôn tại phát triển. 


hoclamnguoI.edu.vn Sỏ 


Phép tắc người con 
26. Người hạnh cao, danh tự cao 
Mọi người trọng, không bề ngoài. 
Người tài năng, tiếng tự cao 
Được người phục, chẳng do khoe. 


Người có đức hạnh cao, danh 
vọng tự nhiên cao xa. Mọi 
người kính trọng là ở đức 
hạnh của họ, không phải 
dung mạo biểu hiện bên 
ngoài. Người có tài năng, 
năng lực xử lý công việc 
tuyệt vời hơn người thì tiếng 
tắm tự nhiên sẽ hơn người, 
do đó khiến cho mọi người 
tán thán bội phục, là do năng 





lực xử lý công việc của họ 
mà không phải bởi vì họ có tài ăn nói hay khoác lác. 

Vào khoảng triều nhà Tống, có một vị tỂ tướng tài năng hiền 
đức, tên ông là Tư Mã Quan. Có một lần Tư Mã Quan từ Lạc 
Dương đi đến kinh thành tham kiến Hoàng Thượng. Lão bá 
tánh gặp được Tư Mã Quan ở trên đường liên vòng tay để trên 
ngực, hướng đến ông hành lễ biểu thị sự cung kính. Tư Mã 
Quan đi đến đâu, lão bá tánh liên đi theo đến đó, sau đó càng 
đi theo càng nhiều. Cuối cùng lão bá tánh ngăn Tư Mã Quan 


S4 hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải %* Chương 5 : Bình đẳng yêu thương 
lại quỳ xuống thưa rằng: "Thưa Tự Mã Đại nhân, xin ngài 
đừng về Lạc Dương nữa, hãy ở lại trong kinh thành chăm sóc 
cho thiên hạ đi! Như vậy lão bá tánh chúng tôi mới có thể trải 
qua được ngày tháng tốt đẹp. " 


27. Mình có tài, chớ dùng riêng 
Người có tài, không chỉ trích. 





PT EÌT-E 


đồï⁄ la 
ấu - 


sy: 


Ệ „ 
== 





h 












F 





Ngay khi bạn có năng lực có thể phục vụ mọi người, không 
nên tự tư tự lợi chỉ nghĩ đến chính mình, không chịu buông xả 
phục vụ. Đối với tài hoa của người khác, phải nên học tập tán 
thưởng khen ngợi mà không nên phê bình, đố kỊ, phỉ báng. 


hoclamnguoI.edu.vn 55 


Phép tắc người con 
Không nịnh giàu, 
chớ khinh nghèo 


Không nên nói lời ngon ngọt, 
nịnh bợ người giàu có. Cũng 
không nên ở trước mặt người 
nehèo khó kiêu ngạo tự đại 
hoặc là xem thường họ. 


Chớ ghét cũ, 
không thích mới. 


Không nên thích mới ghét cũ, 
phải trân trọng đối với bạn bè 
cũ, không nên tham luyến bạn 
mới hoặc đồ vật mới. 





56 hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải *+* Chương 5 : Bình đẳng yêu thương 


Người không rảnh, 
chớ não phiền 


Đối với người đang rất bận 
rộn, không nên đến làm phiền 
họ. 





Người bất an, 
không quấy nhiễu. 


Ngay khi người khác tâm tình 
không tốt hoặc khi tâm tình 
bất an, không nên chuyện 
phiếm lời thừa quấy nhiễu họ, 
làm tăng thêm phiên muộn và 
bất an cho họ. 





hoclamnguoi.edu.vn S/ 





Phép tắc người con 


28. Người có lỗi, 

chớ vạch trần 

Việc riêng người, 

chớ nói truyền. 
Khuyết điểm của người khác 
không nên đi nói vạch trần. 
Đối với việc riêng của người 
khác, cấm kị không nên nói 
toang ra. 


Khen người thiện, tức là tốt 
Người biết được, càng tốt hơn. 
Khen người ác chính là ác 


LÝ Ác cùng cực, tai họa đến. 


Khen ngợi việc thiện của người 
khác, chính là làm thiện. Ngay 
sau khi đối phương nghe được 
lời khen ngợi của bạn, nhất 
định sẽ càng thêm cố gắng làm 
thiện. 


Nhưng nếu khích lệ việc làm ác của người khác chính là đã 


làm một việc xâu. 


Sö 


hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải %* Chương 5 : Bình đẳng yêu thương 


Cùng khuyên thiện, 
cùng lập đức 

Lỗi không ngăn, 
đôi bên saI. 


Bạn bè với nhau, phải nên nhắc 
nhở lẫn nhau, ngừa lỗi khuyến 
thiện, cùng đồng xây dựng tu 
c dưỡng phẩm đức tốt đẹp. Nếu như 
v có sai lầm mà không thể khuyên 





7X.. răn lân nhau, phẩm đức của hai 





người sẽ có khiếm khuyết. 


29. Hễ nhận cho, 
phân biệt rõ 
Cho nên nhiều, 


nhận nên ít. 






Nhận được và cho đi đồ vật nhất 
định phải phân biệt cho rõ ràng 
tường tận. Phải cho người khác 
được nhiều hơn, chính mình 
nhận ít đi một chút mới có thể 


rộng kết thiện duyên, cùng qua 





lại hòa thuận với người. 


hoclamnguoI.edu.vn 99 


Phép tắc người con 


Sắp cho người, trước hỏi mình 


Mình không thích, phải mau ngưng. 
Việc này, bản thân „ 
KH Vì vậy trước khi đem đến cho 


người khác, muốn dặn bảo người 
làm, việc trước tiên nên phản tỉnh 
hỏi thử mình xem, nếu đổi lại là 
mình thì mình có thích không. 

Nếu như ngay khi chính mình cũng 
không thích thì phải lập tức ngừng 





lạ. Khổng Tử nói: "Cái mà mình 
không muốn thì không nên đem đến cho người" phải đặt mình 
vào hoàn cảnh của người khác để vì người khác mà lo nghĩ. 


Ấn phải báo, oán phải quên, 


Báo oán ngẵn, báo ân dài. 


Nhận ân huệ của người thì phải 
luôn nghĩ đến báo đáp. Người 
khác có việc trái ý với mình thì 
chính mình phải nên mở rộng 
tâm lượng mà xả bỏ. Những việc 
oán hận bất bình không nên để 
lại quá lâu, qua rôi thì thôi vậy. 





Không nên để ở trong lòng xử 
phạt chính mình, khổ não chính mình. Cho đến việc người 


60 hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải %* Chương 5 : Bình đẳng yêu thương 


khác có ơn đức với chúng ta, chúng ta phải thường có tâm cảm 
ân không quên, thường nghĩ báo đáp. 


30. Đối người ở, 
thân đoan chánh 
Tuy đoan chánh, 
lòng độ lượng. 
Thế phục người, 
người không phục 
Lý phục người, 
tâm mới phục. 


Đối với người giúp việc trong 





nhà, phải chú trọng phẩm 
hạnh đoan chánh của chính mình và còn lấy mình làm gương. 
Tuy phẩm hạnh đoan chánh rất quan trọng, thế nhưng nhân £ừ 
độ lượng càng đáng quý. Nếu như cậy thế cưỡng bức người 
khác phục tùng thì đối phương không tránh khỏi khẩu phục 
tâm không phục. Chỉ có lấy lý phục người thì người khác mới 
có thể vui lòng nghe theo mà không có lời nào để nói. 

Các bạn ơi! Đối với người giúp việc trong nhà, chúng ta phải 
dùng nhân từ mở rộng tâm lượng, và còn lấy mình làm gương, 
dùng đức phục người. Như vậy người khác mới tâm phục khẩu 
phục không có oán hận đó mà. 


hoclamnguoi.edu.vn 61 


Phép tắc người con 


Chương 6 


GẦN NGƯỜI HIỀN 


(Thân nhân) 


31. Cùng là người, khác tộc loại 
Thô tục nhiều, nhân từ ít. 
Đúng người nhân, người kính sợ 
Nói thẳng lời, không dẻ nịnh. 





Cũng đồng là người, 
thiện ác tà chánh tâm 
trí cao thấp, tốt xấu 
không đều. Người đi 
theo trào lưu thế tục 
nhiều, người nhân từ 
bác ái thì ít. 

Nếu như có một người 
nhân đức xuất hiện, 
mọi người tự nhiên 
kính sợ họ bởi vì họ 
nói chuyện công 
chánh vô tư, không có 
khoác lác, lại không 


lấy lòng người khác cho nên mọi người mới khởi tâm kính sợ. 


62 


hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải % Chương 6 : Gân người hiên 
Gần người hiền, tốt vô hạn 
Đức tiến dân, lỗi ngày giảm. 
Không gần hiển, hại vô cùng 
Tiểu nhân đến, trăm việc hư. 
Nếu có thể thân cận người có 
' nhân đức, học tập họ thật là 
- không øì tốt bằng bởi vì họ 
có thể khiến cho đức hạnh 
' của chúng ta mỗi ngày được 
tiến bộ hơn, lỗi lầm cũng sẽ 
dân giảm ít. 
Nếu như không chịu gần 
„z2 hiển nhân quân tử thì sẽ có 
| ZT _ họa hại vô cùng, bởi vì tiểu 
“. nhân bất lương sẽ do đó mà 





xen vào chạy đến thân cận 
chúng ta. Ngày tháng lâu dần, cử chỉ lời nói của chúng ta đều 
sẽ bị ảnh hưởng dẫn đến bị thất bại cả một đời. Nên có câu 
rằng: "Gân mực thì đen, gân đèn thì sáng." 

Các bạn ơi! Chúng ta đều phải nên thân cận với người có nhân 
đức, học tập với họ khiến cho đức hạnh của chúng ta có thể 
ngày một tiến bộ hơn. Lỗi lầm cũng theo đó mà giảm ít và 
chúng ta còn có cơ hội trở thành người có nhân đức cao thượng 
nữa! 


hoclamnguoI.edu.vn 63 


Phép tắc người con 


Chương 7 
CÓ THỪA SỨC, THÌ HỌC VĂN 
(Hữu dư lực, tắc học văn) 


32. Không gắng làm, chỉ học văn 
Chỉ bê ngoài, thành người nào. 
Nếu gắng làm, không học văn 
Theo ý mình, mù lẽ phải. 





64 hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải s* Chương 7 : Có thừa sức, thì học văn 


Nếu như không thể nỗ lực thực tiễn Hiếu - Đễ - Cẩn - Tín - 
Tấn Ái Chúng - Thân Nhân những bổn phận này, một mực chỉ 
biết học tập, cho dù có được những tri thức cũng chỉ là tăng 
trưởng tập khí phù hoa không thực của chính mình, biến thành 
một người không hợp với thực tế. Học tập như vậy thì có ích 
øì chứ! 
Trái lại nếu chỉ là một mực làm thôi, không chịu đọc sách học 
tập, thì sẽ dễ dàng rơi vào làm theo ý của riêng mình mờ mịt 
lẽ phải, vậy thì cũng không đúng! 
Khổng Tử nói: 
“Học mà không tư là bưng bít, 

Từ mà không học thì nguy hiểm " 
Đạo lý chính là như vậy đó. 
Các bạn ơi! Chúng ta phải nên làm đến hiếu thuận với cha mẹ, 
thương yêu chăm sóc anh chị em. Kế đến, ở trong tất cả lời 
nói, việc làm ngay trong cuộc sống thường ngày, phải tỉ mỉ 
thận trọng, phải có chữ tín. Khi ở chung với mọi người, phải 
bình đẳng bác ái, còn thân cận với người có nhân đức và còn 
học tập với họ nữa! Nào chúng ta cùng nhau khích lệ, cố lên 
nha! 


hoclamnguoI.edu.vn 65 


Phép tắc người con 
33. Cách đọc sách, có ba điểm 
Tâm mắt miệng, tin đều trọng. 
Mới đọc đây, chớ thích kia 
Đây chưa xong, kia chớ đọc. 


Tâm - Mắt - Miệng 
chớ buông lung 





không bao lâu lại ưa quyển sách khác, 
khác, như vậy vĩnh viễn sẽ không thể 


Phương pháp đọc 
sách phải chú ý đến 
ba điều, đến mắt, đến 
miệng, đến tâm. Ba 
thứ này thiếu một thì 
không được. Có như 
vậy mới có thể nhận 
được hiệu quả “học 
một hiểu mười ”. 

Nghiên cứu học vấn 
phải chuyên nhất, 
phải chuyên tình mới 
có thể thâm nhập. 
Không nên mới mở 
quyển sách này đọc 
muốn xem các sách 
định được tâm. Cầm 


quyển sách này đọc xong rồi thì mới được lấy quyển sách khác 


đọc. 


66 


hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải s* Chương 7 : Có thừa sức, thì học văn 


Thời gian ít, cần chăm chỉ 


Kế hoạch đọc sách 


Công phu đủ, đọc liên thông. 


Khi định thời khóa học tập cũng 
WWE nên thong thả một chút. Khi đi vào 
thực tế thì cần phải nỗ lực dụng 
công, không nên øgiải đãi lười 
biếng. Lâu ngày, dài tháng công 
` phu sâu rồi, chỗ vốn dĩ chướng 
“` ngại không thông, mơ hồ, nghỉ 





hoặc, trong vô hình tự nhiên liên 
được thông hiểu. “Trung Dung” nói: "Dụng công lâu ngày thì 
tự nhiên liền được thông đạt vậy", biểu thị của đồ vật, tinh thô 
thây đều biết, toàn thể năng lực của tâm thảy đều sáng suốt. 


Tâm có nghi, thì chép lại 
Học hỏi người, mong chính xác. 


Trong lúc cầu học, trong lòng có 
nghi vấn nên ghi chép lại. Khi có 
š cơ hội thì thưa hỏi với thầy hiển, 
`». bạn tốt, cần phải đích thực hiểu rõ 
chân nghĩa của nó mà không ngại 
thưa hỏi. 





hoclamnguoi.edu.vn 67 


Phép tắc người con 
-_ 34. Gian phòng sạch, 
vách tường sạch 
Bàn học sạch, 
| bút nghiên ngay. 
= - Phòng sách phải chỉnh lý gọn 
>® gàng, tường vách phải gìn giữ 
sạch sẽ. Khi đọc sách, những 


Ỉ || 
` ¿ 1 
WH H 
7 
M X = 


bo 
—⁄“ 
4 
F 
im 


dụng cụ học tập như viết mực, 


giấy nghiên phải để ngay ngắn 
trên bàn, không được để lộn 
xộn. Những đồ để trước mắt đều 
phải để ngăn nắp, có thứ lớp, vậy tâm mới có thể bình lại mà 


68 hoclamnguoi.edu.vn 





học tập. 
TỊNH TÂM 


Mực mài nghiêng, tâm bất chánh 
Chữ viết ấu, tâm không ngay. 


Người xưa viết chữ thường dùng 
bút lông, trước khi viết chữ phải 
mài mực nước. Nếu như tâm 
không được bình lặng thì mài 
mực sẽ nghiêng đổ, khi chữ viết 






ra nếu như cong cong quẹo quẹo 
là biểu thị tâm bạn bao chao bất 
an, tâm không thể định lại. 


Giảng giải s* Chương 7 : Có thừa sức, thì học văn 
Xếp sách vở, chỗ cố định 


Đọc xem xong, trả chỗ cũ. 


Sách vở, bài khóa nên phân 

loại, xếp đặt thứ lớp, đặt để vị 

_ trí cố định, khi đọc xong phải 
⁄4 trả về ngay chỗ cũ. 





Tuy có gấp, xếp ngay ngắn 
Có sai hư, liền tu bổ. 


Tuy có việc gấp cần làm ngay 
cũng phải gấp sách lại rồi mới 
rời khỏi. 

Sách vở là kết tinh của trí tuệ, 
có hư rách thì phải tu bổ lại 
làm cho hoàn chỉnh. Người 
xưa sách vở khó tìm nên phải 
có cách tu bổ. 





hoclamnguoI.edu.vn 69 


Phép tắc người con 
Không sách Thánh, bỏ không xem 
Che thông minh, hư tâm trí. 





Nếu không phải là trước tác, quyên thuật ngôn hạnh Thánh 
Hiền, cho đến sách vở không tốt có hại sức khỏe thân tâm đều 
phải nên dứt bỏ không xem, để tránh thân tâm tiếp nhận ô 
nhiễm, trí tuệ lại bị che khuất, biến tâm trí thành không lành 
mạnh. 


r0 hoclamnguoi.edu.vn 


Giảng giải s* Chương 7 : Có thừa súc, thì học văn 


Chớ tự chê, đừng tự bỏ 
Thánh và Hiên, dần làm được. 


NL Khi gặp phải khó khăn hay trỏ 
NỔ LỰC HỌC TẬP ngại, không nên tự xem thường 
PHẤN ĐẤUTIẾNLÊN chính mình, cũng không nên 
giận đời, ghét người, thấy cái 
øì cũng không vừa mắt. Phải 
nên phấn đấu hướng lên nỗ lực 
học tập, cảnh giới Thánh Hiền 
tuy cao, tuần tự tiến dẫn cũng 
có thể dần đạt được đó mà. 
Mạnh Tử nói: "Vua Thuấn 
cũng là người, ta cũng là 1gười 
vậy", là con người cũng đều như nhau! 






© 
%s 


Bắt đầu từ ngày hôm nay, hy vọng các em đều có thể GHT 
NHỔ TRONG LÒNG “PHÉP TẮC NGƯỜI CON”, thường 
hay phản tỉnh và còn có thể làm tốt, tương lai cũng đều có thể 
thành tựu được phẩm đức cao thượng, được người người tán 
thưởng. 
Trích trong PHÉP TẮC NGƯỜI CON 
Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ 


hoclamnguoi.edu.vn f1 


r2 


hoclamnguoi.edu.vn 


